fglk I TOM LUOC VE DONG NGOI LO>I 

L^ WM VA TINH DONG NGOI LCfl - GIUSE VIET NAM 

"Luc khai nguyen da co Ngoi Lai. Ngoi Lai van huong ve Thien Chua... Ngoi Lai da 
tranen nguoi pham va cungu giua chung ta. " (Ga 1,1.14) 

Lai tua Tin Mung cua Thanh Gioan da goi hiing, neu ly tuong va dat ten cho mot Hoi 
Dong Truyen Giao voi ten goi: DONG NGOI LClI. 

- Dong Ngoi Lai viet tat la SVD, ba mau tu dau cua ba chu La Tinh: Societas Verbi 
Divini. 

- Dong Ngoi Loi duoc thanh lap vao nam 1875 tai Ha Lan, do cha thanh Arnold 
Janssen, mot linh muc trieu nguoi Due sang lap. 

- Dong Ngoi Loi la mot Dong quoc te, va la Dong Nam Truyen Giao Ion nhat hien 
nay trong Giao Hoi. 

- Tinh den nay, Dong Ngoi Loi co tren 6.100 thanh vien, gom cac linh muc va tu 
huynh, dang hoat dong tren 70 quoc gia. 

- Cha Thanh Arnold cung thanh lap them hai Dong nu: 

1. Dong Nu Ty Thanh Linh Truyen Giao (SSpS) vao nam 1889. 

2. Dong Nu Ty Thanh Linh Chiem Niem (SSpSAP) vao nam 1896 

Ba Hoi Dong tren hop thanh dai gia dinh Ngoi Loi. Ho tro cho nhau bang loi Kinh 
nguyen va hoat dong, tren con duong buoc theo Due Giesu Kito trong su vu truyen 
giao. 

MUC DICH va DAC SUNG 

-« •> _ > 

- Due Giesu Kito la Ngoi Loi Thien Chua da lam nguoi de loan bao Tin Mung ve 
Nuoc Chua va dem on cuu do cho muon dan. 

- Nhu danh xung cho thay, Dong Ngoi Loi duoc hien dang dac biet cho Ngoi Loi 
Thien Chua. 

- On goi cua Dong Ngoi Loi la doi buoc theo Due Giesu Kito, each rieng trong su vu 
loan bao Tin Mung ve Nuoc Chua va lam chung cho tinh thuong cuu do cua Thien 
Chua duoi su huong dan cua Chua Thanh Than. 

- Cac thanh vien Dong Ngoi Loi san long roi que huong de thi hanh su vu truyen 
giao. 

- Dong Ngoi Loi chu truong co anh em Linh muc va anh em Tu huynh, cung chia se 
mot nep song huynh de. 

- Cac cong doan thuong phai gom nhieu thanh vien den tu nhieu quoc gia khac nhau, 
de noi len tinh pho quat cua dai gia dinh Hoi Thanh Dan Chua toan cau. 

- Trong cuoc song truyen giao, Dong Ngoi Loi chu y each rieng bon nganh sau day 
nhu la nhung chieu kich dac trung va lien ket voi nhau: 

1 . Tong Do Thanh Kinh 

2. Hoat Dong Truyen Giao 



3. Phat Trien Nhan Sinh va Moi Truong 

4. Truyen Thong Xa Hoi 

TINH DONG NGOI LO>I - GIUSE VIET NAM 

• 

- Tinh Dong Ngoi Loi - Giuse Viet Nam hien co tren 160 thanh vien ke tu Tap sinh 
cho den Khan Tron doi va dang hoat dong tren nhieu tinh thanh. 

- Tinh Dong duoc chia thanh nhieu hat, moi hat gom nhieu cong doan. 

- Tru so chinh cua Tinh Dong Ngoi Loi Giuse Viet Nam duoc toa lac tren: so 10 V6 
Thi Sau, Tp.Nha Trang, Tinh Khanh Hoa 

NHtTNG HOAT DONG MUC VU TRUYEN GIAO 
CUA TINH DONG NGOI LCfl - GIUSE VIET NAM 

- Muc vu Di Dan 

- Muc vu Giao xu 

- Muc vu Sinh vien va Gioi tre 

- Muc vu Tong do Thanh Kinh 

- Muc vu cho Benh Nhan HIV / AIDS 

- Chua benh va giup do Benh Nhan ngheo 

- Cham soc va huong nghiep cho Tre Em Mo Coi 

De gia nhap va tro thanh thanh vien cua Hoi Dong, moi chi tiet xin lien lac voi: 
Van Phong On Goi Tinh Dong Ngoi Loi - Giuse Viet Nam 
Lm.Phe ro Ho Ha Tien Nam,SVD 
Giam doc On goi 

Dia chi: 10 V6 Thi Sau, Hop thu 52, 

Tp.Nha Trang, Tinh Khanh hoa 

Dien thoai: 0979 79 79 26 

(058)388 1100 

Email: buoctheongoiloi@gmail.com 



